CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT/SPECIFICATIONS 


KÍCH THƯỚC & TRONG LƯƠNG / DIMENSIONS - VVEIGHTS 



TRJ150L-GKTEK 

Kích thước tổng thể / Overall Dimension 

Dài X Rộng X Cao / L X w X H 

mm 

4840x1885x1845 

Chiều dài cơ sở/Wheelbase 


mm 

2790 

Chiều rộng cơsở/Tread 

Trưỏc X sau / Front X Rear 

mm 

1585x1585 

Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance 


mm 

215 

Trọng lượng không tải / Kerb vveight 


kg 

2030-2190 

Trọng lượng toàn tải /Gross vveight 


kg 

2850 

Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning radius 


m 

5.8 

Góc thoát trước -sau / Approach angle - Departure angle 


độ/degrees 

31-25 

Dung tích bình nhiên liệu / Fuel Tank Capacity 


L 

87 

Mã động cơ / Engine code 



2TR-FE 

Loại/Ty pe 



VTT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC/4-cylinders in-line, 16 valve DOHC with dual VTT-i 

Dung tích công tác / Displacement 


cc 

2694 

Công suất cực đại (SAE - net) / Max output ((SAE - net) 


KW(HP)/rpm 

122 (164)/5200 

Moment xoắn cực đại (SAE-net)/MaxTorque (SAE-net) 


Nm/rpm 

246/3900 

Vận tốc tối đa/Max speed 


Km/ h 

160 

Loại nhiên liệu / Fuel Type 



Xăng/Gasoline 

Tiêu chuẩn khí xả / Exhaust emission Standard 



Euro 3&4 

Mức tiêu thụ nhiên liệu/ Fuel Comsumption 

Kết hợp/Combined 

ƯlOOkm 

11.2 

Trong đô thị/City 

ưiookm 

14.1 

Ngoài đô thị / Highvvay 

ưiookm 

9.6 

TRUYỀN ĐÔNG / DRIVETRAIN 




Loại/Type 



Dẫn động 4 bánh toàn thòi gian / 4x4 full time 

Hộp số /Transmision 



Tự động 6 cấp/6AT 

KHUNG XE/CHASSIS 




Hệ thống treo / Suspensions 

Trước/Front 


Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng / Double vvishbone, torsion stabilizer bar 

Sau / Rear 


Liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo cuộn / Four link with coil spring, torsion stabilizer bar 

Phanh / Brake 

Trưỏc X sau / Front X Rear 


Đĩa thông gió X Đĩa thông gió/Ventilated disc brake with fixed caliper4-cylinderxVentilated disc brake withfloating caliper 1-cylinder 

Trợ lực tay lái / Povver steering 



Trợ lực thủy lực biến thiên theo tốc độ / Hydraulic with variable flow control 

Lốp xe - Mâm xe /Tyre - Wheel 



265/60R18 - Mâm đúc hợp kim 18 - inch 6 chấu kép / 265/60R18 -18 - inch 6 - double spoke alloy 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / MAJOR FEATURES 




Ngoại thất / Exterior 




Cụm đèn trước / Headlamp 

Đèn chiếu gần / lo- beam 


LED 

Đèn chiếu xa / High beam 


LED 

Đèn chiếu sáng ban ngày / Daytime running light System 


Có, LED / with, LED 

Hệ thống cân bằng góc chiếu tự động / Auto Levelling Device 



Có / With 

Đèn sương mù trước & sau / Front & Rear FogLamps 



Có/With 

Cụm đèn hậu /Tail Lamp 



LED 

Gương chiếu hậu bên ngoài / Outer rearvievv Mirror 



Chỉnh điện & gập điện; tích hợp chức năng sấy & đèn báo rẽ LED / Electrically adjustable & retractable; with heater & integrated LED side turn signal lamp 

Cánh hướng gió / Roof spoiler 



Tích hợp đèn báo phanh thứ 3 LED/With integrated LED 3rd stop lamp 

Bậc lên xuống / Running board 



Có/With 

Nội thất / Interior 




Số chỗ ngồi / Seat capacity 



7 

Chất liệu ghế / Seat Material 



Da / Leather 

Hàng ghế trước / Front Seat 



Ghế lái chỉnh điện 10 hưỏng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hưóng/10 way poweradjustabledriverseat, 4 way povver adjustable passenger's Seat 

Hàng ghế thứ 2 / 2nd - row Seat 



Gập 40:20:40, ghế bên phải gập, trượt 1 chạm / 40:20:40 íoldable, One touch íolding & sliding for the right Seat 

Hàng ghế thứ 3 / 3nd - row Seat 



Gập phẳng điện, 50:50 / Povver flat fold, 50:50 

Hệ thống điều hòa / Air Conditioner 



Tự động 3 vùng độc lập, cửa gió cho cả 3 hàng ghế/Automatic, 3 zone, with air ventsíorall Seat rows 

Hệ thống âm thanh / Audio System 



DVD 9 loa, MP4/VVMA, AM/FM, kết nối USB/AUX, Bluetooth / DVD player 9 speaker, MP4/VVMA, AM/FM, USB/AUX connectivity, Bluetooth 

Cửa sổ điều chỉnh điện / Povver Window 



Có (lên - xuống 1 chạm & chống kẹt) (tất cả cáccửa)/With (one-touch up/down &jam protectioníorall vvindovvs) 

Tay lái / Steering Wheel 

Thiết kế/Type 


4 chấu, bọc da / Leather, 4 -spoke 

Điều chỉnh/Adjust 


4 hưỏng /nít & telescopic 

Tích hợp phím điều khiển / Svvitch íuntions 


Hệ thống âm thanh, màn hình đa thông tin, điện thoại rảnh tay kết nối qua bluetooth / Audio System, multi-iníormation display, bluetooth handsíree telephone 

Hộp lạnh/Cool box 



Có/With 

AN TOÀN/ SAFETY 




Hệ thống chống bó cứng phanh / ABS 



Có / With 

Hệ thống phân phối phanh điện tử/ EBD 



Có / With 

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp / BA 



Có / With 

Hệ thống kiểm soát lực kéo /TRC 



Có / With 

Hệ thống cân bằng điện tử/vsc 



Có / With 

Túi khí/Airbags 



(7 túi khí) Ngưòi lái và hành khách phía trưỏc & bên hông phía trưỏc, đầu gối ngưòi lái, rèm 2 bên cửa sổ / (7 airbags) Driver & Front passenger, Front side, Driver's knee, Curtain 

Camera lùi / Back camera 



Có/With 

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors 



4 vị trí phía sau /4 rear sensors 

Đèn báo phanh khẩn cấp / Emergency brake signal 



Có/With 

Hệ thống chống trộm / Anti-theft System 



Mã hóa khóa động cơ & Báo động / lmmobilizer & Alarm 

Chức năng kiểm soát hành trình tự động / Cruise control 



Có / With 

Khóa cửa tự đông / Povver door lock 



Có (điều chỉnh & tự động)/With (Driver svvitch & speed auto) 


Công ty ồ tô Toyota Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không báo trước. Hình ảnh xe và một số đặc tính kỹ thuật trong cuốn catalogue này có thể khác so với thực tế. 
Toyota Motor Vietnam reserves the right to alter any details ofspecifications and equipment without notice. Vehicle photos and detailed specihcations in this catalogue may vary from the actual ones. 









































































CONG NGHẸ TI EN TI EN 



Hệ thống an toàn 


Xe Prado được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ 
an toàn như ABS, EBD, BA, vsc, TRC 
Các hệ thống phối hợp hoạt động giúp xe cân bằng 
tốt và ổn định tại mọi trạng thái vận hành của xe 
như chạy thẳng, vào cua, khi phanh. 

Khi xe chạy thẳng và tăng tốc trên đường trơn trượt, 
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC chủ động kiểm soát 
độ cân bằng thông qua việc tăng giảm lực truyền 
động đến các bánh xe và tốc độ từng bánh xe. 

Khi xe vào cua, Hệ thống kiểm soát ổn định vsc sẽ 
điều khiển công suất động cơ và lực phanh ở các 
bánh xe. 

Khi người lái đạp phanh, Hệ thống chống bó cứng 
phanh ABS kết hợp với Hệ thống phân phối lực 
phanh điện tử EBD và Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA 
giúp phanh chắc chắn, ổn định. 



Hệ thống túi khí 


Trong trường hợp không may xảy ra va chạm đến 
mức thiết kế, các tín hiệu bung túi khí sẽ được 
phát ra. Tùy theo vị trí & mức độ va chạm, 2 túi khí 
phía trước sẽ bung ra bảo vệ phần đầu và ngực 
người lái & hành khách phía trước cùng với túi khí 
bên hông; đồng thời túi khí đầu gối giúp bảo vệ 
chân người lái không bị chạm vào chân ga cũng 
như các thiết bị khác. Ngoài ra, túi khí rèm trên 
cửa sổ 2 bên cũng sẽ được kích hoạt để bảo vệ 
hành khách trên xe khi xảy ra va chạm xe lật úp 
hoặc lộn vòng. 

Với hệ thống túi khí & dây đai an toàn tiên tiến, 
người lái và hành khách trên xe sẽ hoàn toàn yên 
tâm khi được bảo vệ tối đa trong các tình huống 
va chạm. 



TrỢ lực tay lái thủy lực biến thiên theo tốc độ 


Ưu việt hơn loại trợ lực lái thông thường, Prado được trang bị 
Cơ cấu bơm trợ lực thủy lực loại VFC (điều khiển lưu lượng 
dầu thay đổi). Bơm trợ lực thủy lực sẽ thay đổi lưu lượng dầu 
trợ lực không chỉ theo tốc độ xe mà còn theo góc xoay vô 
lăng. Nhờ đó, trợ lực lái sẽ được phát huy tác dụng tối ưu. 
Khi xe chạy ở tốc độ thấp, tay lái nhẹ và dễ xoay hơn giúp 
người lái dễ điều khiển nhất là khi đưa xe vào bãi đỗ xe. 
Đồng thời khi xe tăng tốc và chạy ở tốc độ cao, tay lái sẽ 
nặng và tạo cảm giác lái giúp tăng kiểm soát và độ ổn định. 
Thêm vào đó, tốc độ bơm trợ lực thủy lực sẽ giảm xuống khi 
không có bất kỳ chuyển động quay vô lăng nào, nhờ đó 
tiết kiệm nhiên liệu tăng đáng kể. Đặc biệt khi công tắc 
hộp số phụ ở chế độ L4L, bơm trợ lực sẽ ngắt chức năng 
điều chỉnh theo góc xoay và chỉ thay đổi theo tốc độ xe để 
đạt hiệu suất tốt nhất khi lái xe qua địa hình phức tạp. 



ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC vụ KHÁCH HÀNG 
CUSTOMER SERVICE HOTLINE 


Hotline: 1800.1524 
Mobile: 0916001 524 

Email: tmv_cs@toyotovn.com.vn 


1.845 

mm 





ơc 


aiiHM 


\orjr 


isd 


a ° 

iPr 


-1.585 mm - 
-1.885 ỉĩìíĩì- 




VAY Từ TOYOTA, MUA XE TOYOTA. Xin vui lòng liên hệ: 

• Công ty Tài chính Toyota Việt Nam: 

Tel: 02839110199 -Fax: 02839110113 
www.toyotafinancial.com.vn I info@toyotafinancial.com.vn 

• Hệ thống Đại lý ủy quyền Toyota trên toàn quốc 


<®TOYOTA 


FINANCIAL SERVICES TÍN DỤNG MUA XE 



Uiuưui.toyota.com.vn 






































® NỌOuALỊTY 

TOYOTA NO LĨFE 

chuyên động tiên phong 


GRUISER PR ADO 

HẬU DUỆ XỨNG TÃM 



im 

ỉĩf 





mu ÍỈM Tvr ^ 
















' 1 ' i 

M 




|N 



Phần đầu xe với thiết kế 
nắp capo và lưới tản nhiệt mới 
tạo ra các đường nhấn mạnh 
vẻ khỏe khoắn cũng như tăng 
thêm vẻ sang trọng, lịch lãm 
của xe Land Cruiser Prado. 


Cụm đèn pha sử dụng công 
nghệ LED tiên tiến giúp tiết kiệm 
năng lượng, tăng độ bền; với 
khả năng chiếu sáng tối ưu, 
đồng thời tích hợp chế độ điều 
chỉnh góc chiếu tự động, tránh làm 
chói mắt người đi ngược chiều; 
nâng cao tính an toàn, đặc biệt 
là vào ban đêm. 


Gương chiếu hậu ngoài 

chỉnh điện, gập điện được tích hợp 
chức năng sấy đảm bảo hình ảnh 
phản chiếu chân thực rõ ràng, 
cùng với đèn báo rẽ LED 
nâng cao tính an toàn khi rẽ 
đồng thời tạo điểm nhấn 
sang trọng cho xe. 


Bánh xe lớn với mâm đúc 
đường kính 18-inch 6 chấu kép 
mạnh mẽ, đặc trưng cho dòng xe 
thể thao việt dã giúp xe ổn định 
và dễ điều khiển hơn, tạo cảm 
giác êm ái cho hành khách 
trên mọi địa hình. 


Cụm đèn LED hậu với thiết 
kế 3D góc cạnh, khỏe khoắn 
góp phần làm tăng thêm tính 
the thao, mạnh mẽ trong 
diện mạo khi nhìn từ phía sau. 


Cánh hướng gió sau tích hợp 
đèn báo phanh trên cao sử 
dụng công nghệ LED giúp ổn 
định xe và cảnh báo các 
phương tiện phía sau, hơn 
nữa còn mang đến dáng vẻ 
thể thao, năng động cho xe. 


Kính hậu điều chỉnh bằng nút 
bấm, đóng/mở độc lập với cửa 
hậu giúp khách hàng dễ dàng 
xếp vào cũng như lấy ra khỏi 
xe các vật dụng nhẹ như ô dù, 
cần câu... một cách đơn giản, 
tiện lợi. 










































Hộp lạnh được tích hợp phía 
trông tựa tay trung tâm, giúp 
hành khách có thể thưởng 
thức đồ uống mát lạnh ngay 
trên xe. 


Ghế bọc da cao cấp đem lại 
sự sang trọng và cảm giác êm ái 
cho người dùng. Hang ghế 
trước được tích hợp tính 
năng chỉnh điện 10 hướng 
cho ghế lái, 4 hướng cho 
ghế hành khách, đảm bảo sự 
thoải mái, tiện nghi trong 
những chuyến đi dài. 


Tay lái 4 chấu bọc da tích hợp 
các nút điều chỉnh âm thanh, 
chức năng gọi điện thoại rảnh 
tay, điều khiển màn hình đa 
thông tin, chức năng kiểm 
soát hành trình, đem đến sự 
thuận tiện tối ưu và đảm bảo 
sự an toàn, tập trung của 
người lái. 


Bảng đồng hồ tích hợp màn 
hình hiển thị đa thông tin 
nhiều màu sắc không chỉ 
giúp khách hàng dễ dàng 
quan sát, theo dõi thông tin 
xe mà còn làm tăng thêm vẻ 
sang trọng và tiện nghi của 
không gian nội thất xe. 


Hệ thống âm thanh 9 loa với 

bọ khuếch đại 5.1 kết hợp hộp 
loa trầm kích thước lớn, các loa 
âm cao bố trí xung quanh và 
dàn DVD hiện đại cùng màn 
hình cảm ứng tưong thích 
định dạng MP4/VVMA cho 
âm thanh, hình ảnh trung thực, 
sống động tuyệt vời. 


Cổng AUX, USB kết nối với 
các thiết bị giải trí cá nhân 
giúp hành khách thưởng thức 
những bản nhạc yêu thích 
trong mọi chuyền đi thật dễ 
dàng và tiện lợi. 


Hệ thống điều hoà tự động với các nút điều chỉnh hiện đại 
đửợc thiêt kế độc đáo với 2 bảng điều khiển ở hàng ghế trước và 
sau cho phép điều chỉnh 3 vùng không khí độc lập tạo sự thoải 
mái cho mọi hành khách. Ngoài ra, chế độ lọc vi bụi giúp loại bỏ 
những hạt bụi cực nhỏ và mùi trong xe đem lại bầu không khí 
trong lành. 















Khả năng 
truyền lực cao 


Bộ vi sai hạn chê' trượt cảm ứng 
mô men xoắn (Torsen LSD) 


Cơ cấu 
vững vàng 


Chỉnh phục mọi địa hình 


Túi khí cho hàng ghế 
phía trước, bên hông phía trước, 
rèm, đầu gối người lái 


Khả năng vận hành mạnh mẽ cùng những tính năng an toàn vượt trội 

của Land Cruiser Prado tự hào đưa bạn chinh phục những vùng đất hiểm trở nhất 


Động cơ 2TR-FE 2.7L được Hộp số tự động 6 cấp giúp Camera lùi lắp sau xe tích Hệ thống kiểm soát ổn Hệ thống treo trước độc lập với lò xo cuộn, Hệ thống truyền động 4 bánh chủ động 

trang bị hệ thống điều phối người lái chuyển số nhẹ nhàng, hợp hình ảnh trên màn hình định xe vsc tự động giảm tay đòn kép, và thanh cân bằng, hệ thống toàn thời gian (4WD) giúp xe đạt được lực kéo 

van biến thiên thông minh tập trung xử lý các tình huống DVD, giúp người lái dễ dàng cổng suất động cơ vằ tự động treo sau liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn tối đa, tăng khả năng bám đường và độ ổn định 

Dual VVT-i với 4 xylanh thẳng trên đường địa hình và dễ quan sát phía sau, kết hợp với phanh ở các banh xe trước va bên đảm bảo độ ổn định ưu việt. của xe, giúp người lái dễ dàng chủ động lái xe 

hàng cho phép tăng tốc êm ái dàng điều khiển chiếc Prado cảm biến lùi và cảm biến sau khi có hiện tượng thiếu lái vượt qua mọi địa hình, 

và mạnh mẽ, giúp tiết kiệm việt dã, mạnh mẽ, năng động. góc cảnh báo khi có vật cản và lái quá đà lúc vào cua 

nhiên liệu và giảm thiếu khí xả. tối ưu việc điều khiển xe, đặc nhằm ngăn ngừa hiện tượng 

biệt khi lui hoặc đậu xe. chệch hướng. 










































